KHOẢNG LẶNG 


Lời Ban Biên tập: 


Tạp chí Kinh tế và Dự báo luôn phấn đấu để trở thành 
người bạn đồng hành cùng với những thành công của đông 
đảo bạn đọc gần - xa, trong nước và nước ngoài bằng 
những thông tin, kiến thức chuyên sâu và hữu ích trong 
nghiên cứu, phản biện xã hội và hoạch định chính sách. 
Theo nguyện vọng của đông đảo bạn đọc, từ số này Tạp 
chí sẽ mở chuyên mục mới với tên gọi KHOẢNG LẶNG, 
giới thiệu những mẫu chuyện dạng “ngụ ngôn” vừa khôi 
hài, châm biếm, vừa thâm thúy để thư giãn, nhưng cũng 
nói lên những vấn đề bạn đọc quan tâm. 


Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 


Bùi Quang Khiêm 


Kế heacl hen háo 


Ngài Bói-Cá hiểu sâu biết rộng, lại cũng có đầu óc lập kế hoạch chỉ li. 

Bữa nay, tờ mờ sáng ngài đã đậu trên cành cao suy tư. Ngài có thể kiểm 
soát tốc độ bay, khi nhanh lúc chậm. Vậy tính sao cho khi thư thả, lúc khẩn 
trương, việc bắt cá đỡ tốn sức. 

Kinh nghiệm xử lý bọn cá dưới ao giúp ngài đoán biết con nào to hay bé, 
mau lẹ hay lờ đờ. Nhờ vậy, làm chủ được cơ hội vồ chộp chuẩn nhất, thế mới 
còn nhiều thời gian để suy ngầm chuyện thiên địa. 

Ngài lại hiểu cả lòng mình, sức vóc ấy ngày mấy bữa, mỗi bữa mấy con, 
biết rõ sự dành dụm nay mai. Cá con chờ lớn, cá to xơi trước... 

Vạn chuyện, ngài tính được cả. 

Nghĩ nháp, rồi lên kế hoạch để hành động. Việc “vận trù” ấy ngài cũng 
thạo lắm. Kế hoạch xong, chưa yên tâm, lại chỉnh. Phàm là sự hoàn hảo thì 
đòi hỏi kỳ công. Có phải làm lại bao lần Bói-Cá cũng không nề hà... Cứ thế, 
ngài miệt mài sự nghiệp toán học. 

Hết ngày, ngài hết sức tâm đắc với kế hoạch kiếm ăn hoàn hảo được soạn 
ra. Ngài Bói-Cá thốn thức, không sao ngủ được. 

Cảm giác cồn cào ở bụng. Hóa ra Ngài... đói. 


Chẫu Chàng 


óó Kinh tế và Dự báo 


*Thông tin bổ sung: Câu chuyện được tập hợp lại trong Ngụ ngôn Bói Cá (2021 [1]) và xuất bản tiếng 
Anh trong tập truyện ngụ ngôn trào lộng có tựa đề The Kingfisher Story Collection năm 2022 [2]. 


References 
[1] Hoàng, V. Q. (2021). Ngụ Ngôn Bói Cá. https://books.google.com/books?&id=kycrEAAAOQBA 


[2] Vuong, Q. H. (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6 


